Nhạc si Cao Văn Lau và bài 
Dạ cổ hoài lang. 


Bùi Thụy Đào Nguyên 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 





Bùi Thụy Đào Nguyên 
Nhạc sĩ Cao Văn Lầu và bài Dạ cổ hoài lang. 
Phần I 
Nhạc sĩ Cao Văn Lầu 


Cao Văn Lầu (Sáu Lầu) là nhạc sĩ và là tác giả bài Dạ cổ hoài 
lang, một bài ca độc đáo và nổi tiếng nhất trong nghệ thuật 
ca Cải lương Việt Nam. 

KKK 

Cao Van Lau sinh ngày 22 tháng 12 năm 1892 tại xóm Cái 
Cui, làng Chí Mỹ, sau sát nhập với làng Thuận Lễ trở thành 
xã Thuận Mỹ, huyện Vàm Cỏ, tỉnh Long An. 

Cuộc đời ông đã trải qua những biến đổi sau: 

Vào một đêm tối trời vào năm 1896, có 20 gia đình nông 
dân ở xóm Cái Cui, vì không chịu nổi cảnh nghèo và cảnh hà 
khắc của các thế lực ở địa phương nên đã xuống ghe xuồng, 
chèo chống về phía Nam để tìm nơi sinh sống. Trong số này 
có gia đình Cao Văn Giỏi (Chín Giỏi), gồm hai vợ chồng ông 
và sáu đứa con, trong số đó có chú bé Cao Văn Lầu. 

Buổi đầu, ông Chín Giỏi xin tá túc với một người bà con ở 
Gia Hội (Bạc Liêu). Sau 9 tháng đi làm mướn cật lực mà 
không đủ ăn, gia đình ông lại phải lui ghe dời sang Xà Phiên 
(nay thuộc Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) để khai hoang làm 
ruộng. Hơn một năm sau, hơn 40 công đất do biết bao khó 
nhọc mới có được, bị địa chủ tìm cách chiếm lấy. Nhờ một 
người quen giới thiệu, gia đình ông Chín Giỏi dọn về Họng 
Chàng Bè (Giá Rai, Bạc Liêu) để tiếp tục khai khẩn đất 
hoang, nhưng rồi số đất ở đây về sau cũng về tay kẻ khác. 
Lâm cảnh trắng tay, nhưng thời may có một người tốt bụng 
là hương sư Chơn ở làng Vĩnh Lợi tổng Thạnh Hòa cho cất 
một căn chòi lá ở trên đất công điền gần chùa Vĩnh Phước 
An (nay thuộc phường hai, thị xã Bạc Liêu). Ở đó, vợ chồng 


ông và các con phải đi làm thuê, đi câu để chạy ăn từng 
bữa. 

Hòa thượng Minh Bảo (? - 1912), trụ trì chùa Vĩnh Phước An 
thấy gia đình ông Chín Giỏi vất vả quá mà không đủ ăn, nên 
bàn với ông cho Cao Văn Lầu, lúc đó mới 8 tuổi, vào ở chùa 
để bớt đi một phần gánh nặng. Kể từ đó Cao Văn Lầu, ngày 
tụng kinh và làm việc cho chùa, đêm được nhà sư dạy chữ 
nho. 

Năm 1903, ông Chín Giỏi đến xin sư trụ trì cho Cao Văn Lầu 
trở về nhà để học chữ quốc ngữ. Nhưng học đến "lớp nhì 
năm thứ hai" (Cours moyen 2e année) tức lớp 4 ngày nay, 
thì ông phải thôi học vì nhà gặp thêm cảnh khó: anh đi ở rể, 
chị lấy chồng, cha già yếu... 

Vậy là, năm 15 tuổi (1907), Cao Văn Lầu phải thay cha và 
anh chị đi làm những việc nặng nhọc để nuôi gia đình. 

Lúc bấy giờ tại xóm Rạch Ông Bổn có một thầy đàn nổi tiếng 
tên Lê Tài Khí, tục gọi Hai Khi hay Nhạc Khi. Ông thầy này bi 
mù cả hai mắt thêm có tật ở chân (1) nhưng ngón đàn của 
ông thật điêu luyện. 

Năm 1908, Cao Văn Lầu nhờ cha dẫn đến thầy Hai Khi để 
xin học đàn mỗi đêm. 

Nhờ yêu thích và siêng năng, ông mau chóng sử dụng thành 
thạo các loại nhạc cụ như đàn tranh, cò, kìm, trống lễ; và trở 
thành một nhạc sĩ nồng cốt trong ban cổ nhạc của thầy. 
Năm 1912, ông bắt đầu đi hát với Sáu Thìn và cô Phấn với 
bài Tứ đại oan "Bùi Kiệm thi rớt". 

Năm 21 tuổi (1913), Cao Văn Lầu vâng lệnh cha mẹ đi cưới 
vợ, đó là cô Trần Thị Tấn, một cô gái nết na ở điền Tư Ô 
(Chung Bá Khánh). 

Khoảng thời gian này, ông sáng tác được một bản ngắn 
mang tên Bá điểu sau đổi lại Thu phong gồm tám câu nhịp 
bốn. Bản này sau đó được soạn giả Trịnh Thiên Tư đặt lời ca 
Mừng khi gặp bạn và đã ghi lại trong sách Ca nhạc cổ điển . 
Năm 1917, ông sáng tác thêm một khúc gồm 22 câu, theo 
một chủ dé của thay Nhạc Khi dé xướng là "Chinh phụ vọng 
chinh phu" (chủ đề được rút ra từ bản Nam ai "Tô Huệ chức 


cẩm hồi văn") nhưng chưa kịp sửa chữa và trình thầy thì gặp 
nghịch cảnh đau lòng. Vợ ông đã ba năm mà vẫn chưa có 
dấu hiệu thai nghén, theo tục xưa, cha mẹ buộc ông phải trả 
vợ về nhà cha mẹ ruột. 

Khoảng một năm trôi qua, kể từ ngày vợ ra đi, Sáu Lầu vẫn 
như kẻ mất hôn. Sau, vì quá nhớ thương, vợ chồng ông thi 
thoảng vẫn lén lút gặp nhau. Nhờ vậy, cả hai cũng vơi đi 
phần nào nỗi buồn tủi (ít lâu sau vợ ông thụ thai, hai người 
mới được phép xum họp). Trong tâm trạng đó, bản nhạc 22 
câu viết dở dang từ năm trước, được đem ra soạn lại. Được 
một bạn đồng môn tên Ba Chột, ông bỏ bớt 2 câu trùng lắp, 
bài nhạc còn chan 20 câu nhịp đôi. 

Tết Trung thu năm 1918 (15 tháng 8 âm lịch năm Mậu Ngọ, 
nhằm ngày 19 tháng 9 năm 1918. Ghi theo Bàn về thời 
điểm ra đời và nguồn gốc của bản Dạ cổ hoài lang và Từ 
điển nhân vật lịch sử, sẽ nói thêm ở phần Dạ cổ hoài lang), 
ông cùng các bạn đến thăm thầy, luôn tiện trình bày bản 
nhạc chưa có tên trên. Nghe xong, thay Nhạc Khi hết sức 
khen ngợi: 

-"Tưởng đâu hoàn cảnh gia đình của con đã làm dở dang 
việc sáng tác, ai ngờ lại đạt được thành quả lớn lao thế này, 
quả là con không phụ công dạy dỗ... 

Đêm đó có nhà sư Nguyệt Chiếu cùng tham dự, thầy Nhạc 
Khi liền nhờ nhà sư đặt tên cho bản nhạc. Nhà sư nói: 

-...Bản nhạc và lời ca của cháu Lầu tuy cũng còn vài điểm 
bất nhất, nhưng cái chung vẫn diễn tả được tâm tư của nàng 
Tô Huệ (2. Vậy cứ theo tích này mà đặt tên chung cho cả 
bản nhạc và lời ca của cháu là Dạ cổ hoài lang (Nghe tiếng 
trống đêm nhớ chồng). 

Lập tức, bài ca được nhanh chóng loan truyền bởi giai điệu 
bài ca toát ra không chỉ là tình cảm nhớ mong chồng mà 
còn là nỗi buồn lớn của thời đại, tâm tư của người dân Nam 
Bộ khi phong trào Cần vương thất bại. 

Năm 1919, lam nhạc công trong gánh hat cải lương của Ba 
Xú (Bạc Liêu). 


Cách mạng tháng Tám thành công, ông tham gia Mặt trận 
Liên Việt ở ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. 

Năm 1947, ông nhận nhiệm vụ đặc biệt là cứu và đã cứu 
được một số cán bộ bị thực dân Pháp bắt. 

Từ 1918 đến năm 1974, ngoài bản Dạ cổ hoài lang , mà sau 
này phát triển thành bản "vọng cổ", làm thay đổi một phần 
bộ mặt Cải lương; ông Cao Văn Lầu còn sáng tác thêm 10 
bản nữa, nhưng đa phần chỉ lưu hành ở Bạc Liêu. 

Ông mất lúc 13 giờ ngày 13 tháng 8 năm 1976 tại Thành 
phố Hồ Chí Minh, thọ 84 tuổi. 

Bùi Thụy Đào Nguyên 

Long Xuyên, tháng 10 năm 2008. 

Chú thích: 

(1) Chép theo Trần Đức Thuận. Vương Hồng Sển nói ông có 
tật ở tay. Và ông cũng cho biết: Nếu phải kể công đầu, đáng 
làm hậu tổ cải lương, đó là ông Hai Khi ở Bạc Liêu. Nghe đâu 
ông sống lối năm 1915 ... Ông đau cổ xạ, ngón tay co rút và 
ngo ngoe rất khó. Thế mà ông có tài riêng, không ai bắt 
chước được. Ai muốn thử tài cứ đến nhà, ban đầu ông giở 
mùng cho xem, chỉ trống, kèn, chụp chôa tro tro ở trong ấy. 
Thế rồi khách ra ngồi salon, ông Khi chun vô mùng, một 
"mình ên", rồi bỗng nghe trọn bộ cổ nhạc khua động có tiết 
tấu nhịp nhàng y như có cả bốn năm người hòa tấu: trống 
xổ, kèn thổi, đờn kéo ò e, chụp chõa lùng tùng xòa...Không 
ai biết ông làm cách nào mà được vậy, quả là diệu thuật. 
(sách ghi ở mục tài liệu, tr. 46) 

(2) Tô Huệ tự Nhược Lan , người đất Thần Châu đời nhà Tấn 
(265-419). Nàng dung nhan kiều mị, tài đức song toàn, văn 
chương xuất chúng. Khi Tô được 20 tuổi cha mẹ đính gả cho 
hàn sĩ Đậu Thao, người cùng quê. 


Sau Đậu Thao đỗ đạt làm quan, may mắn được nhậm chức 
tại Thần Châu, không phải đi xa. 

Đang yên ấm, nhưng rồi vì công vụ cần thiết, nhà vua 
truyền Đậu Thao ra trấn nhậm đất Lưu Sa. 

Ba năm xa cách với nỗi thương nhớ trién miên, nang lấy 
gấm vuông độ chừng một thước, dùng chỉ ngũ sắc thêu 10 
bài tứ tuyệt do mình làm. 

Nàng thêu theo hình trôn ốc, từ ngoài xoáy tròn vào trung 
tâm bức gam. 

Xong nàng tự tay dâng lên nhà vua, nhưng cả triều đình 
không ai đọc được. 

Được vua cho phép, nàng Tô Huệ đứng giữa triều cất tiếng 
ngâm với một giọng bi thiết bài Chức cẩm hôi văn . 

Nhà vua quá cảm động, vội hạ chiếu cho gọi Đậu Thao về 
ngay. 

Tài liệu tham khảo: 

-Vương Hồng Sển, Hồi ký năm mươi năm mê hát , Nxb Trẻ, 
2007. 

-Trân Đức Thuận, Cuộc đời Cao Văn Lầu và nguyên nhân ra 
đời bản Dạ cổ hoài lang , in trong Nam Bộ - Đất & Người tap 
2, Nxb Trẻ, 2004, tr.269-265. 

-Trần Phước Thuận, Bàn về thời điểm ra đời và nguồn gốc 
của Bản Dạ cổ hoài lang in trong Nam Bộ - Đất & Người tập 
2, Nxb Trẻ, 2004, tr.266-271. 

-Nguyễn Q. Thắng & Nguyễn Bá Thế, Từ điển nhân vật lịch 
sử, Nxb KHXH, 1992, tr. 74-75. 


Bùi Thụy Đào Nguyên 
Nhạc sĩ Cao Văn Lầu và bài Dạ cổ hoài lang. 
Phần II 
Dạ cổ hoài lang. 


Giải thích tên gọi: "Hoài là nhớ, lang là người trai (ở đây là 
người chồng), hoài lang là nhớ chàng, dạ là đêm, cổ là 
trống, dạ cổ là nghe tiếng trống về đêm (? cổ, nghĩa là trống 
hoặc đánh trống). Đây là một bản nhạc cổ do nhạc sĩ Cao 
Văn Lầu (1892-1976) sáng tác, nói về tâm sự người vợ nhớ 
chồng lúc về đêm. 

Từ bản Dạ cổ hoài lang mỗi câu 2 nhịp, các nghệ sĩ sau này 
chuyển lên 4 nhịp rồi 8 nhịp, mà thành bài vọng cổ đầu 
tiên... 


2. 1. Nguyên nhân ra đời 

Theo một bài viết trên báo Thanh Niên (1), không đề tên tác 
giả, thì: 

Ông Cao Văn Lầu (1892-1976) đã thổ lộ với bạn thân: 

"Tôi đặt bài này bởi tôi rất thương vợ. Năm viết bản Dạ cổ 
hoài lang, tôi đã ăn ở với vợ tôi được 3 năm mà không có 
con... Tiếng ra, tiếng vào của gia đình buộc tôi phải thôi vợ, 
nhưng tôi không đành. Tôi âm thầm chống lại nghiêm lệnh 
của gia đình, không đem vợ trả về cho cha mẹ mà đem gởi 
đến một gia đình có tấm lòng nhân hậu..." 

Tác giả bài báo kể tiếp: 

Trong thời gian dài, phu thê phải cam chịu cảnh "đêm đông 
gối chiếc cô phòng", nên nhạc sĩ Cao Văn Lầu (Sáu Lầu) đêm 
đêm mượn tiếng dan nắn nót đôi câu bớt cơn phiền muộn. 
Ông thừa hiểu người bạn đời cũng đau xót như ông. Bản Dạ 
cổ hoài lang ra đời trong bối cảnh như thế. 

Trong thời gian tác phẩm chưa hoàn chỉnh, nhạc sĩ Sáu Lầu 


cùng anh em tài tử địa phương đàn tới đàn lui bản này...và 
được anh em đề nghị thêm hai chữ "dạ cổ" (tiếng trống về 
đêm) cho ý nghĩa thêm sâu đậm, vì thế bản nhạc có tên 
hoàn chỉnh là "Dạ cổ hoài lang", tức "Đêm nghe tiếng trống 
nhớ chồng"... 

Tác giả Trung Tín trong một bài viết (2) cho biết thêm hai lời 
kể nữa: 

Lời kể của nhạc sĩ Hai Ngưu (năm 1978, ông Sáu Lầu có lên 
Sài Gòn, trú tại nhà ông Hai Ngưu): 

"Trong một đêm ông Sáu Lầu trực gác tại Nhà đèn Bạc Liêu 
vào năm 1920, do đau khổ trong hoàn cảnh nợ duyên ngang 
trái, ông xúc cảm viết thành bản nhạc lòng Dạ cổ hoài lang 
(Đêm khuya nghe tiếng trống nhớ chồng). Sau khi bản Dạ cổ 
hoài lang ra đời... ít lâu sau (nhờ vợ ông có thai) hai vợ 
chồng ông được tái hợp, để rồi sau đó hai ông bà đã có với 
nhau 6 người con..." 

Và lời kể của nhà giáo Trịnh Thiên Tư với ông Chín Tâm 
(nguyên giảng viên trường Quốc gia âm nhạc và kịch nghệ 
Sai Gon): 

"Năm ông Sáu Lau 28 tuổi (1820), ông được lệnh mẹ phải 
thôi vợ vì lý do "tam niên vô tự bất thành thê". Ông Sáu Lầu 
đau khổ nhưng không dám cãi lời mẹ dạy. Chiều chiều ông 
ôm cây đàn kim ra sau vườn làm bạn tâm tinh@ 

Bài này lúc đầu có 22 câu và ông đặt tên là Hoài lang. Danh 
ca Bảy Kiên nhận thấy có vài câu trùng ý, đề nghị rút lại còn 
20 câu. Đồng thời ông Kiên còn thêm vào hai chữ "dạ cổ", 
thành ra "Dạ cổ hoài lang". Về lời ca, nhạc sĩ Sáu Lầu phóng 
tác theo bai thơ "Chinh phụ than" của nhac sư Nguyệt Chiếu 
- trụ trì chùa Phật Hòa Bình ở Bạc Liêu. Bài thơ mang âm 
hưởng tích "Tô Huệ Chức Cẩm Hồi Văn" đời nhà Tần bên Tàu. 
Nhưng theo lời kể của ông Trần Tấn Hưng (Năm Nhỏ) và 
những người đồng môn với ông Cao Văn Lầu, thì Sáu Lầu đã 
soạn được phần nhạc trước khi xa vợ. 

Ông Hưng kể: 

Ông Cao Văn Lầu cùng các bạn học đồng thời đã được thầy 
là nhac sư Lê Tài Khí (Nhạc Khi) hướng dan sáng tác theo 


một chủ đề là "Chinh phụ vọng chinh phu", được rút ra từ 
bản Nam ai Tô Huệ chức cẩm hồi văn. Lúc đó có nhiều người 
sáng tác, riêng ông Cao Văn Lau trong năm Dinh Ty (1917) 
đã sáng tác một bản nhạc 22 câu, nhưng gặp phải hoàn 
cảnh vợ chồng ly tén@Vi quá đau buồn nên ông không thể 
tiếp tục đặt lời ca, mãi đến năm sau vợ chồng hàn gắn (theo 
ông Trần Đức Thuận: vì quá nhớ thương, vợ chồng ông thi 
thoảng vẫn lén lút gặp nhau, chứ hai người chưa chính thức 
xum họp. Xem lại phan Cao Văn Lầu) lại ông mới có đủ tinh 
thần chỉnh lý bản nhạc. Ông đã theo lời khuyên của bạn 
đồng môn là Ba Chột (tác giả bản Liêu Giang, tác phẩm 
được sáng tác cùng thời và cùng một chủ đề vừa nêu trên) 
bỏ bớt 2 câu trùng lắp còn lại 20 câu và tiếp tục đặt lời ca..." 
Và cũng theo ông Hưng, cái tên Dạ cổ hoài lang là của một 
nhà sư đặt cho bản nhạc: 

"Bản nhạc và lời ca đã sáng tác xong nhưng chưa có tên. Lại 
vừa đến rằm Trung thu (Mậu Ngọ 1918) ông Lầu cùng các 
bạn đến thăm thầy luôn tiện đem bản nhạc ra trình. Ông 
Lầu đã dùng chiếc đàn tranh vừa độc tấu một lần và vừa 
đàn vừa ca thêm một lần nữa. Lúc đó, ngoài các thầy trò còn 
có mặt nhà sư Nguyệt Chiếu (một người rất tinh thâm Hán 
học và nhạc cổ truyền), chính thay Nhạc Khi đã nhờ nhà su 
đặt tên cho bản nhạc vừa tấu và nhà sư đã đặt tên là Dạ cổ 
hoài lang. Vậy, bản Dạ cổ hoài lang 20 câu nhịp đôi đã chính 
thức ra đời kể từ đêm đó. 

Trần Đức Thuận ở Hội Khoa học lịch sử Bạc Liêu, trong một 
bài viết (sách ghi bên dưới) đã kết luận: 

"Bản Dạ cổ hoài lang về nguyên nhân sáng tác tuy có dính 
liu một phần nào với hoàn cảnh chia ly của vợ chồng Cao 
Văn Lầu, nhưng nguyên nhân chính vẫn là nhờ sự hướng dẫn 
sáng tác của thầy Nhạc Khi với một tiêu đề định sän@" 

2.2 Thời điểm ra đời 

Thời điểm Dạ cổ hoài lang ra đời, ngoài những chi tiết khá 
khác nhau trong lời kể ở phần trên, còn có nhiều ý kiến chưa 
tương đồng nữa, kể cả ông Cao Kiến Thiết và Cao Văn Bỉnh, 
là hai người con của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu cũng chưa xác 


định được thời điểm, vì có lúc hai ông nói năm 1919 là năm 
ra đời bản Dạ cổ, có lúc hai ông lại nói năm 1919 là năm đổi 
tên Dạ cổ thành Vọng cổ. (3) 

Và theo các nhà nghiên cứu khác, thì: 

-Ông Thành Châu (báo Văn học nghệ thuật, tháng 8 năm 
1977), nhà thơ kiêm soạn giả cải lương Kiên Giang (Báo 
Long An, ngày 18 tháng 7 năm 1986), đồng cho rằng bài Dạ 
cổ hoài lang ra đời 1917. 

-Nhạc sĩ Trọng Nguyễn (Kỷ yếu Từ Dạ cổ hoài lang, tr.40) 
Nghệ sĩ nhân dân Ba Vân tức Lê Long Vân (Kể chuyện cải 
lương, 1988, tr. 67), nhà nghiên cứu Đắc Nhẫn (Tìm hiểu âm 
nhạc cải lương, Nxb TP. HCM, 1987, tr. 41), hai nhà sử học 
Nguyễn Q. Thắng và Nguyễn Bá Thế (Từ điển nhân vật lịch 
sử Việt Nam, Nxb KHXH, 1992) không cho biết năm khởi 
thảo, nhưng đều nói bài Dạ cổ hoài lang ra đời năm 1818. 
-Nhạc sĩ Trương Bỉnh Tòng (Kỷ yếu Từ Dạ cổ hoài lang, Nxb 
Mũi Cà Mau, 1992, tr. 50), Lâm Tường Vân (Đặc san Quí Dậu 
1993, Hội Ái hữu Bạc Liêu Nam Cali, tr. 28), Nguyễn Tu 
Quang (Tap chi Bách Khoa số 63 , Sài Gòn, 1959) thi năm 
sinh của bai Da cổ hoài lang là năm 1919. 

*Nhà nghiên cứu Toan Ánh nói "vào khoảng năm 1920" (Tìm 
hiểu nghệ thuật cầm ca, Nxb Đồng Tháp, 1998, tr. 207-208) 
-Ông Anh Đệ (Nghệ thuật sân khấu, Viện sân khấu, 1987, tr. 
59) cho rằng năm sinh của bài Dạ cổ hoài lang là 1915. 

Tuy nhiên, ý kiến cho rằng bài Dạ cổ hoài lang ra đời ngày 
15 tháng 8 (âm lịch) năm Mậu Ngọ (nhằm ngày 19 tháng 9 
năm 1918) được đa số nghệ sĩ Bạc Liêu (4) và nhiều người 
đồng thuận hơn. 

2.3 Nghi vấn 

Ông Nguyễn Tư Quang, tác giả bài báo Thử tìm xuất xứ bài 
Vọng cổ cho biết: 

... Thoát thai của bản nhạc vốn là bài thơ có dạng như là một 
bài phú 20 câu lấy nhan đề là Dạ cổ hoài lang . Bài này do 
một nhà sư có pháp danh Nguyệt Chiếu, không rõ họ tên 
thật, tu trong một ngôi chùa ở làng Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. 
Bài Dạ cổ ra đời năm 1919... (tạp chí Bách Khoa số 63, 


1959, tr. 65) 

Ý kiến này được nhà nghiên cứu Toan Ánh đồng thuận, ông 
viết: 

"Ở chùa Hòa Bình tỉnh Bạc Liêu, có một nhà sư pháp danh là 
Nguyệt Chiếu. Thấy nhà sư nho học uyên thâm với tư tưởng 
ẩn dật, người ta đoán chừng là một văn nhân chống Pháp 
trong thời Can Vương, nay thất thời nên tạm lánh mình vào 
cửa Phật...Tuy đã đi tu nhưng vẫn mang nặng tình non 
nước nên nha sư mới đem tâm sự mình ký gui vào bài từ, 
đề là Dạ cổ hoài lang. Và bài thơ này được ông Sáu Lầu phổ 
ra nhạc... (Toan Ánh, Tìm hiểu nghệ thuật cầm ca, NXB Đồng 
Tháp, 1998, tr. 207-208.) 

Năm 1989, tại cuộc hội thảo ở Bạc Liêu, nhạc sĩ Trương Bỉnh 
Tòng cũng đã phát biểu: 

"Vào những năm 1950-1952, nhóm sưu tam nghiên cứu dân 
ca và cổ nhạc Nam Bộ gồm nhạc sĩ Quách Vũ, Ngọc Cung và 
ông. Rất tiếc là lúc ấy ông Cao Văn Lầu đang bệnh không ra 
được vùng giải phóng. Nhưng cũng may là nhóm tài tử ở 
Long Điền có người biết rành cho hay ông Sáu đã dựa vào 
bài thơ của nhà sư Nguyệt Chiếu mà phổ nhạc. Nhạc của nó 
là sự kết hợp giữa hai bài Hành Vân và Xuân nữ.(Từ Dạ cổ 
hoài lang, Nxb Mũi Cà Mau, 1992, tr.52-53.) 

Nhưng qua tìm hiểu của ông Trần Phước Thuận ở Hội khoa 
học lịch sử Bạc Liêu (sách ghi bên dưới), thì: 

"Ở Bạc Liêu chỉ có một nhà sư pháp danh là Đạt Bảo tự 
Nguyệt Chiếu (1882-1947), trước ở chùa Vĩnh Phước An sau 
dời về chùa Vĩnh Đức, hiện mồ mả của nhà sư nằm ở sau 
chùa Vĩnh Đức. Không có chùa nào mang tên Hòa Bình như 
các tài liệu trên đã ghi. Ông vốn là tiền bối về nhạc lễ cổ 
truyền nhưng ông chưa bao giờ làm thơ. Các đệ tử của ông 
hiện còn sống đều xác nhận như vậy và chẳng ai nghe thầy 
nói gì về bài thơ trên. Như vậy, cái thuyết cho rằng "ông sáu 
Lầu đã dựa vào bài thơ của nhà sư Nguyệt Chiếu để sáng 
tác ra bản Dạ cổ hoài lang năm 1919" là hoàn toàn không 
có căn cứ." 

2. 4 Lời bài ca 


Từ là từ phu tướng, 

Bảo kiếm sắc phong lên đàng. 

Vào ra luống trông tin chàng. 

Năm canh mơ màng. 

Em luống trông tin chàng, 

Ôi gan vàng quặn đau. 

Đường dù xa ong bướm, 

Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang. 

Đêm luống trông tin chàng, 

Ngày mỏi mòn như đá Vọng phu. 

Vọng phu vọng luống trông tin chàng. 

Sao nõ phd phàng... 

Chàng là chàng có hay? 

Đêm thiếp nằm luống những sầu tây. 

Bao thuở đó đây sum vây, 

Duyên sắc cầm lạt phai. 

Là nguyện cho chàng 

Hai chữ an bình an. 

Mau trở lại gia đàng, 

Cho én nhan hiệp đôi. 

Ông Trần Đức Thuận nhận xét: 

"Bản Dạ cổ hoài lang không dừng lại ở nguyên dạng như các 
bản nhạc cổ khác mà dần dần biến đổi hình thức, phát triển 
thành bản Vọng cổ làm thay đổi một phần lớn bộ mặt Cải 
lương. Đây cũng là điều tối ưu của nó, có lẽ là do tiếng nhạc 
du dương và lời ca bình dị rất hợp với người Nam Bộ; hình 
ảnh người chinh phụ ở đây đã hòa nhập thực sự vào cuộc 
đời thường, phản ảnh đúng tâm trạng yếu đuối của người 
phụ nữ khi xa chồng, nhất là trong những hoàn cảnh bắt 
buộc phải chia duyên rè thúy. Có lẽ chính cái "tính thường" 
này đã làm rung cảm người nghe..." 

2.5 Thông tin thêm 

- Bài này được đưa lên sân khấu lần đầu bởi gánh hát Năm 
Tú ở Mỹ Tho, rồi sau đó được sử dụng rộng rãi, nhất là trong 
tuồng cải lương. Và cũng vì thế, bản Dạ cổ hoài lang được 
chuyển dần thành nhiều nhịp. Năm 1924, tăng lên nhịp bốn. 


Từ khoảng 1934 đến 1944, tăng lên nhịp tám. Từ khoảng 
1944 đến 1954, Vọng cổ tăng lên nhịp 16. Từ 1955 đến 
1964, tăng lên nhịp 32 rồi nhịp 64 từ năm 1965 đến nay. 
-Nhạc sĩ Cao Văn Lầu là cha đẻ Dạ cổ hoài lang khởi điểm từ 
nhịp hai. Bản Vọng cổ từ nhịp bốn trở đi, trên những chặng 
đường phát triển, thuộc công trình chung của tài tử bốn 
phương. Và ông tổ cải lương không phải là Cao Văn Lầu, vì 
bản Dạ cổ hoài lang chào đời năm 1918, trong khi sân khấu 
cải lương ra đời khoảng năm 1916. 

Bùi Thụy Đào Nguyên, giới thiệu. 

Long Xuyên, tháng 10 năm 2008. 

Chú thích: 

(1) Bài Cao Văn Lầu có phải ông tổ ngành Cải lương ? (báo 
Thanh Niên) tại địa chỉ: http://vietbao.vn/Van-hoa/Cao-Van- 
Lau-co-phai-ong-to-nganh-cai-luong/10869813/107/ 

(2) Bài Bản Dạ cổ hoài lang (nhịp 2) đã ra đời như thế nào ? 
của Trung Tín tại địa chỉ: 
http://www.cailuongtheatre.vn/news/151/62/d,detail- 
lichsu.tpl/ 

(3) Năm 1919 là năm đổi tên Dạ cổ thành Vọng cổ. YU kiến 
này được nhà thơ kiêm soạn giả cải lương Kiên Giang đồng 
thuận (Báo Long An, ngày 18 tháng 7 năm 1986). Tuy 
nhiên, theo bài viết trên báo Thanh Niên (dẫn bên trên), thì: 
Trên những chặng đường phát triển, khi Vọng cổ hoài lang 
được nâng lên nhịp 8 (từ khoảng năm 1934 đến 1944) thì nó 
có tên mới là Vọng cổ, không còn đuôi hoài lang . 

(4) Ở Bạc Liêu từ nhiều năm nay, đang lưu hành trong giới 
đàn ca tài tử một bài Văn Thiên Trường (đủ ba lớp) nhan đề 
là "Cuộc đời Cao Văn Lầu", trong đó câu 7 và câu 8 như 
sau: Bản Dạ cổ hoài lang thương nhớ mơ màng, gan vàng 


khắc sâu. Chẳng bao lâu trong tim người nhụy nở hoa khai, 
bực sắc tài nào dễ mấy ai, năm một ngàn chín trăm mười 
tám chính thúc ra đời... 

Tài liệu tham khảo: 

Ngoài những trang web và tài liệu đã dẫn trong bài, người 
soạn còn tham khảo thêm: 

-Trần Phước Thuận, Bàn về thời điểm ra đời và nguồn gốc 
của bản Dạ cổ hoài lang , in trong Nam Bộ - Đất và Người 
tập 2, Nxb trẻ, 2004, tr 266-271. 

-Trân Đức Thuận, Cuộc đời Cao Văn Lau và nguyên nhân ra 
đời bản Dạ cổ hoài lang , in trong Nam Bộ - Đất và Người , 
tập 2, NXB Trẻ, 2004, tr.259-265. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: http://chimviet.free.fr 
Được bạn: Thanh Vân đưa lên 
vào ngày: 29 tháng 10 năm 2010 


